MARKETING 
& 
THUONG HIÉ 


SVTH: Nguyên Văn Quí 
MSSV: 2100012297 
CLASS: 21DDH1B 

_.... GVHD: Trần Thanh Hùng 


CJ GROUP 


CJ Corporation (Tiéng Hàn: CJ 
Z1) là một tập đoàn đa quốc 
gia của Hàn Quốc có trụ sở 
chính tại Seoul. Tập đoàn bao 
gồm nhiều doanh nghiệp trong 
các ngành công nghiệp thực 
phẩm và dịch vụ thực phẩm, 
dược phẩm và công nghệ sinh 
học, giải trí và truyền thông, 
mua sắm tại nhà và hậu cân.[1] 
CJ Group ban đầu là một chi 
nhánh của tập đoàn Samsung 
cho đến khi tách ra trở thành 1 
công ty độc lập khỏi tổ chức mẹ 
trong những năm 1990.[2] 


CJ xuất phát từ "Cheil Jedang" 
(Hangul: Al X), có nghĩa đen là : la 
"doanh nghiệp đường số một" - THU VIEN: 
ngành công nghiệp nơi tập Pieta 
doàn băt dâu kinh doanh. 


Các công ty con đáng chú ý của 
CJ bao gồm CJ Cheil Jedang 
(thực phẩm và dó uống), CJ 
Korea Express (hậu cân), CJ 
Olive Networks (chuỗi cửa hàng 
chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp 
và công nghệ thông tin), CJ 
ENM (giải trí và bán lẻ), và CJ 
CGV (chuỗi rạp chiếu phim). 


LICH SU HINH THÀNH 


Duoc thành lâp vào nàm 1953 vói tu 
câch là nhà sân xuât duòng dàu tién 
tai Hàn Quóc và CJ Cheiljedang dà dàn 
đầu ngành công nghiệp thực phẩm 
của Hàn Quốc trong hơn 60 năm. 
Truyền bá hương vị tuyệt hảo của Hàn 
Quốc đến mọi nơi trên thế giới, những 
sản phẩm chất lượng đáp ứng khẩu vị 
địa phương nhưng cũng mang đầy trải 
nghiệm hương vị Hàn Quốc. 


Chúng tôi cam kết cải thiện cuộc sống 
của người dân Việt Nam và người dân 
trên thế giới thông qua các loại thực 
phẩm chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh 
và có giá trị hương vị tuyệt vời. Hãy 
cùng chúng tôi tạo nên một lối sống 
lành mạnh & tiện lợi hàng ngày. 


Các giai đoạn phát triển 


1953-1969 


Tró thành nhă sân xuàt duòng 
dàu tién tai Hàn Quóc 


1970 - 1972 


Mở rộng văn hóa àm thực vă 
khởi đầu thương hiệu Beksul, 
xây dựng và sản xuát thức ăn 
chăn nuôi. 


1980 - 1989 


Trién khai dói mói vă phàt trién 
thi truòng nuóc ngoài. 1986 
Doanh só làn dàu tién dat 100 
triệu KRW trong ngành thực 
phẩm trong nước. 

Hoàn thành xây dựng Nhà máy 
Icheon 1 (bắt đầu kinh doanh 
chế biến thịt). 


1990 - 1999 


Trở thành đơn vị duy nhất 
trong ngành công nghiệp thực 
phẩm và sinh học trong nước. 
Lần đầu tiên doanh số của nó 
lên tới 1 nghìn tỷ KRW trong 
ngành thực phẩm trong nước. 
Năm 1996, nó trở thành 'Tâp 
đoàn Cheil Jedang' cùng với 
việc hoàn toàn chính thức tách 
khỏi Tập đoàn Samsung vào 
tháng 2 năm 1997. 


2010 - 2019 


2010 pă hoàn thành xây dung 
nhà máy muối phơi khô lớn 
nhất thế giới. Năm 2012, lần 
đầu tiên doanh số bán hàng 
của nó vượt quá 7 nghìn tỷ 
KRW trong ngành thực phẩm. 
Năm 2013 đạt được Chứng 
nhận Carbon thấp cho 4 sản 
phẩm đường Beksul. 2015 
được hợp nhất vào Chỉ só Ben 
vững Dow Jones Châu Á - Thái 
Bình Dương. Xếp vị trí số 1 tại 
Hàn Quốc và Mỹ với món bánh 
bao 'bibigo' 2016. Bibigo đã 
được chọn là nhà tài trợ chính 
thức cho Giải vô địch PGA Tour 
thường xuyên, THE CJ CUP e 
NINE BRIDGES năm 2017. Văo 
nàm 2018 dat xép hang só 1 
trén thé giói vé axit amin làm 
thúc àn chàn nuói, Valine Gia 
nhàp vào ngành kinh doanh 
thức ăn chăn nuôi ở Myanmar. 


2000 - 2009 


Kỷ nguyên của một bước nhảy 
vọt về chất lượng và định 
lượng trong kinh doanh thực 
phẩm và BIO. Năm 2001 gia 
nhập ngành kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi tại Việt Nam. 
2003 gia nhập kinh doanh thức 
ăn chăn nuôi ở Trung Quốc. 
Vào năm 2007 thành lập một 
công ty điều hành, CJ Cheil- 
Jedang Co., Ltd. 


DINH HUÓNG PHAT TRIÉN 


Nhiém vu 


Đóng góp cho cộng đồng toàn 
cầu bằng cách cung cấp giá trị tốt 
nhất với các sản phẩm và dịch vụ 
ONLYONE của chúng tôi. 


Tâm nhìn 


Công ty phong cách sống toàn 
cầu truyền cảm hứng cho một 
cuộc sống mới khỏe mạnh, hạnh 
phúc và tiện lợi. 


e 7 e vé me 
Giá tri cốt lõi 

Nhân tài: Nhân tài hàng đầu - Văn 
hóa cương nhu. 
Đầu tiên: Tốt nhất - Khác biệt. 
Tương sinh: Kiến tạo hệ sinh thái - 
Giá trị chia sẻ. 


ONLYONE 


cja? 


Ô súcknòe M riemvwi @ Tengi 


CJ truyền cảm hứng tới thế giới với 
tinh thân Only One. 


Văn hóa 

CJ luôn làm tốt nhất việc sáng tạo 
nét văn hóa mới. 

CJ luôn dẫn đầu trong việc quảng 
bá văn hóa Hàn Quốc tới thế giới, 
đồng thời đưa làn sóng Hallyu lan 
rộng trên toàn thế giới. 


Tính toàn câu 


CJ luôn định hướng trở thành một 
doanh nghiệp toàn cầu với tiêu 
chí mang lại hạnh phúc cho mọi 
người. Chúng tôi mong muốn 
mỗi người dân trên khắp thế giới 
mỗi ngày sẽ thưởng thức cac sản 
phẩm về giải trí, phim ảnh, ẩm 
thực, âm nhạc do chúng tôi tạo ra 


OnlyOne 


Tỉnh thần ONLY ONE được thể 
hiện ở năng lực cốt lõi là Đầu tiên, 
Tốt nhất, Khác biệt. CJ không 
ngừng sáng tạo ra các sản phẩm, 
dịch vụ, ngành kinh doanh mới 
dựa trên tinh thần này. 


LINH VUC KINH DOANH 
Công nghệ sinh hoc 


Giải trí & Truyền thông 


cao CGV 


cao 


FIC ENTERTAINMENT 


P 


DADA Studio 


Viet Nam 


Kho Vân 


că? LOGISTICS 


che GEMADEPT LS 


Co só ha tàng 


CJA 0 BunLoino 


TILES & SANITARY 


cao E&C 


cao OLIVENETWORKS 


Thuc phâm & Dich vu Thuc phâm 


che FOODS 


ce 


CJ 0 FRESHWAY 


CJ o FOODVILLE 


CJ o FOODS 


CJ Foods Việt Nam là tru sở thuộc lĩnh vực Thực phẩm & Dịch vụ thực 

phẩm đang hoạt động tại Việt Nam của tập đoàn CJ Cheiljedang. Kể từ 

khi thành lập vào năm 1978, CJ Foods đã nhanh chóng trở thành nhà 
sản xuất và phân phối các sản phẩm thực phẩm tại châu Á. 


HÀNH TRÌNH PHÂT TRIEN 


CUA CJ FOODS 


1978 - 2001 


Chia sé co hói phàt trién vói Trung 
Quóc vă cung nhau tao ra mât 
cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Vào năm thứ hai sau khi Trung 
Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan 
hệ ngoại giao, nhà máy thực 
phẩm đầu tiên được thành lập tại 
Thanh Đảo, Sơn Đông. Nó đánh 
dấu sự gia nhập chính thức của 
Tập đoàn CJ vào Trung Quốc và 
mở ra một chương phát triển của 
Trung Quốc. 


2066 - 2016 


Đạt được sự phát triển toàn diện 
và có chiều sâu thông qua quản lí 
nhóm. 

Với việc thành lập trụ sở chính tại 
Trung Quốc, CJ đã thực hiện quản 
lý nhóm tại Trung Quốc, Nhận 
diện thương hiệu đã được cải 
thiện rất nhiều và nó dân trở 
thành một thương hiệu gắn liền 
với cuộc sống của người dân 
Trung Quốc. 


2002 - 2005 


Bốn phân khúc kinh doanh 
chính đã dân dân vào Trung 
Quốc và về cơ bản đã hoàn 
thành việc bố trí kinh doanh tại 
Trung Quốc. 

Với thông báo chính thức về 
chiến lược toàn cầu hóa của Tập 
đoàn CJ, Thực phẩm & Dịch vụ 
ăn uống, Công nghệ sinh học, 
Hậu cần & Lưu thông mới, Giải 
trí & Truyền thông và bốn mảng 
kinh doanh chính khác của Tập 
đoàn đều đã gia nhập Trung 
Quốc. 


2017 - 2022 


Bước nhảy vọt đến mục tiêu cao 
hơn. 

Hiện thực hóa sự đổi mới và 
tăng trưởng trong tương lai với 
tinh thân ONLYONE và sức 
mạnh siêu hàng đầu. 


THƯƠNG HIỆU ĐÁNG TU HÀO 


Bibigo 

Bibigo được tạo nên trên nền 
tảng là sự am hiểu về ẩm thực 
trải dài suốt 5,000 năm của Hàn 
Quốc bởi CJ Cheiljedang - Công 
ty thực phẩm đứng đầu Hàn 
Quốc. Với sự am hiểu đó, kết 
hợp giữa phong cách sống 
hiện đại, là nguồn cảm hứng để 
bibigo chia sẻ những tinh túy 
truyền thống của ẩm thực Hàn 
với thế giới. 


Ohya 

Bằng sự am hiểu về nhu cầu ăn 
nhẹ của giới tre (Gen Z) hiện nay, 
Ohya là một thương hiệu phá 
cách, mang đến những món ăn 
nhẹ không chỉ mới lạ trong hình 
thức, mà còn là snack trải nghiệm 
khác biệt. Với điểm nhấn riêng 
của thương hiệu Ohya, chúng tôi 
tư tin hướng đến mục tiêu trở 
thành thương hiệu snack được 
yêu thích bởi người tiêu dùng 
Việt trong tương lai. 


Câu tre 


Cầu Tre là thương hiệu lâu đời, 
được thành lập từ năm 1983 
với lịch sử 40 năm hình thành 
và phát triển. Tại Cầu Tre, 
chúng tôi luôn không ngừng 
cố gắng nâng tầm tỉnh hoa ẩm 
thực Việt. Chất lượng trong 
từng sản phẩm luôn là tiêu chí 
được chú trọng hàng đầu. 


Xe Đạp 


Tất cả sản phẩm từ Xe Đạp đều 
được đầu tư chỉnh chu từ 
nguồn nguyên liệu đến từng 
công đoạn sản xuất, từ đó mà 
chúng tôi tự tin mang đến 
những chất lượng tốt nhất cho 
người dùng. Xe Đạp đang cố 
gắng từng ngày để thực hiện 
sứ mệnh đóng góp cho sự phát 
triển của ngành công nghiệp 
thực phẩm Việt Nam thông 
qua việc phát triển các sản 
phẩm bột mì và bột trộn sẵn 
chất lượng chuyên biệt nhằm 
mục đích nâng cao thêm một 
bước cho văn hóa ẩm thực của 
người Việt Nam. 


Câuire 


THUẦN PHONG MÝ VỊ 


Hetbahn 


Hetbahn có nghia là gao mói 
thu hoạch và được nấu chín. 
Hạt gạo được đánh bóng thông 
qua việc quản lý nghiêm ngặt 
nguyên liệu tại nhà máy của CJ 
và được nấu chín trong ngày. 
Sau đó, gạo được đóng gói 
trong một môi trường vô trùng 
để có thể giữ được hương vị 
thơm ngon mùi gạo mới. Và 
Hetbahn luôn cố gắng trở 
thành thương hiệu tiêu biểu 
bằng cách tạo ra sự hài lòng của 
khách hàng và các sản phẩm 
mới với chất lượng tốt nhất và 
công nghệ tiên tiến. 


HEACHANDLE 


Tu nhúng buói sâng bân rón 
hàng ngăy den nhúng giò ăn 
uống nhàn nhã vào cuối tuần, 
chúng tôi mang đến những 
khoảnh khắc nấu nước tuyệt 
vời đến bạn. Với bí quyết lâu 
đời, Beksul đang tạo nên cuộc 
sống hàng tiện lợi ngày bằng 
sự chuyên nghiệp và đáng tin 
cậy. 


pac c plate t- 


sii 


bị 
m 
E 
Al 
2t 
E 
d 
# 
8 


SH 
d 
= 
— 


Dasida 


Kể từ năm 1975, DASIDA đã lưu 


giữ trọn vẹn hương vị Hàn Quốc. 


Hiện tại, DASIDA vẫn tiếp tục 
nghiên cứu để tạo ra các sản 
phẩm dùng cho việc nấu những 
món ăn ngon và tự hào khi được 
chia sẻ những hương vị tuyệt vời 
với gia đình bạn. 


Beksul 


Từ những buổi sáng bận rộn hàng 
ngày đến những giờ ăn uống 
nhàn nhã vào cuối tuần, chúng 
tôi mang đến những khoảnh 
khắc nấu nướng tuyệt vời đến 
bạn. 

Với bí quyết lâu đời, Beksul đang 
tạo nên cuộc sống hàng tiện lợi 
ngày bằng sự chuyên nghiệp và 
đáng tin cậy. 


Inner B 


Innerb - thuộc tập đoàn CJ Cheil- 
jedang Hàn Quốc, là thương hiệu 
dẫn đầu xu hướng nuôi dưỡng 
da từ bên trong. Innerb giúp 
phục hồi sự cân bằng của làn da 
bằng cách bổ sung dưỡng chất 
thiết yếu cho da, từ đó cải thiện 
sự khỏe đẹp bên ngoài của da. 


innerb 


É bibigo 


Bibigo là đại diện toàn câu của 
àm thực Hàn Quốc, tạo ra một 
phong cách sống mới bằng 
cách bổ sung các giá trị hiện 
đại vào ẩm thực truyền thống 
Hàn Quốc. CJ Cheiljedang - 
niềm tự hào của ẩm thực Hàn 
Quốc với hơn 60 năm lịch sử, 
đã tạo ra thương hiệu “Bibigo”, 
chia sẻ hương vị Hàn Quốc đến 
khắp nơi trên thế giới. 


Bibigo chế biến thực phẩm bằng 


cả tấm lòng. 


Công thức bí mật gìn giữ hương vị 
thực sự của món ăn Hàn Quốc 
chính là sự chân thành. Để mọi 
người có thể thưởng thức sự chân 
thành của chúng tôi trên bàn ăn, 
chúng tôi chế biến các món ăn 
Hàn Quốc và chia sẻ với thế giới. 
Bibigo cam kết chỉ sử dụng những 
nguyên liệu tốt nhất theo mùa 
được trồng trên những vùng đất 
sạch và sử dụng nước sạch. 

Cân thận cân đối sự hài hòa giữa 
các loại thực phẩm để mang lại 
những bữa ăn lành mạnh và bổ 
dưỡng. 

Sự chân thành không quản ngại 
những gì ngoài tầm tay để tạo ra 
sự khác biệt dù nhỏ nhất trong 
hương vị để tạo ra công thức 
hoàn hảo. 


Mót só sân phâm cúa Bibigo 


S Food 
X OE 
= @kKIMCHI ` 


ulgogi (Thit) mel 


ma... 
Ó bibigo 


B 


oops KUK&TA 
ð Ta 


Grilled fish 
(Cá nuóng) 


Gim (rong biên) 


Mandu món bânh x&p chúa 
dung nét vàn hóa àm thuc dàc 
trung cúa Hàn Quóc. 


Mandu là gi? 


Mandu là một món bánh gối 
của người Triều Tiên, tương tự 
món gyoza của người Nhật 
Bản. Khi được nướng hoặc 
chiên, món này được gọi là 
gunmandu. Mandu thường 
được dùng với nước chấm pha 
từ xì dầu và dâm. Mandu 
thường được ăn kèm với kim 
chi, và một nước chấm làm từ 
nước tương, dâm vă ớt. Họ 
thường được làm đầy với thịt 
băm nhỏ, đậu hũ, hành lá, tỏi 
và gừng. 


N N N 
guồn gốc 
Mandu được cho là lần đầu tiên 
xuất hiện tại Hàn Quốc vào 
triểu đại Goryeo (918 - 1392); 
do những người Mông Cổ 
truyền bá. Thế nhưng một số 
nguồn tin khác lại cho rằng 
Mandu được phổ biến tại xứ sở 
này nhờ những thương lái đến 
từ Trung - Đông. Chính điều 
này đã dẫn đến có nhiều dị bản 
trong hình thức và cách chế 
biến Mandu, từ đó người dân 
xứ Hàn đã cải biến bánh Mandu 
dựa trên khẩu vị và cách chế 
biến của mỗi vùng miền. 


Y nghia 

Là loại bánh xuất hiện từ thuở 
khai sinh lập địa, bánh Mandu 
đối với người Hàn Quốc mang ý 
nghĩa chính là thuyết âm 
dương ngũ hành, đây là sự kết 
hợp giữa nhân rau củ và thịt. 
Bánh Mandu nhân thịt là sự 
tượng trưng của sự kết hợp 
giữa âm và dương. Ngoài ra còn 
là lạnh và nóng. Cân bằng âm 
dương này mang lại dinh 
dưỡng hoàn hảo cho cơ thể. 
Hình thức gói bánh hình tròn 
hay hình gối cũng tượng trưng 
cho yếu tố trời và đất trong vạn 
vật. Bánh Mandu hình tròn còn 
mang biểu tượng đoàn viên và 
hạnh phúc trọn vẹn. Loại bánh 
này rất được ưa chuộng trong 
dịp Tết Nguyên Tiêu tại đất 
nước Hàn Quốc. 


Một số loại 
Mandu 


Tùy theo cách chế biến 
và nhân bên trong mà 
người Hàn Quốc có thể 
đặt nhiều cái tên chon 
món Mandu. 


Giá trị dinh dưỡng 


Theo các chuyên gia dinh 
dưỡng, trong 100g bánh xếp 
mandu chứa khoảng 258 
calo, 20g carbohydrate, 
430mg sodium, 16g chât 
béo, 20mg cholesterol, 1.7g 
duòng, 8.5g protein, 60mg 
canxi và 0.5g chàt sàt. 

Mỗi mandu cỡ trung bình chỉ 
nặng khoảng 35g, suy ra 1 
cái bánh mandu cung cấp 
khoảng 90 calo. 

Các bác sĩ dinh dưỡng cho 
biết, nhu cầu năng lượng cho 
hoạt động sống của người 
trưởng thành là khoảng 2000 
calo/người/ngày. Trung bình 
mỗi bữa ăn cần cung cấp 
khoảng 667 calo. 


Khách hàng 


Không chỉ đơn thuần là món 
bánh Mandu, dòng sản 
phẩm của CJ CheilJedang 
chính là di sản mang hồn của 
àm thực và văn hóa Hàn 
Quốc. Bibigo mang đến 
hương vị nguyên bản, đậm 
chất Hàn Quốc, cam kết 
100% không sử dụng chất 
phụ gia, nhờ đó giữ trọn 
hương vị tươi ngon vốn có 
của các loại nguyên liệu. 
Chính vì thế Mandu được rất 
nhiều người ưa chuộng ở bất 
kì lứa tuổi nào. 


Rau củ 


F He lá, củ sắn, nước, 


l tinh bôt băp, că 
rốt, hành tím, tỏi, 


“ bột năng, hạt nêm 


1 04 A Knorr,... 


Thit heo 


Thành phân trong Mandu nhân thit 


Càc loai bânh gióng vói Mandu 


Gyoza 
(Nhàt Bân) 


Một só thương hiệu khác 


Des 


E Nhân 5 cái 
pet hài sàn 175g 


Nhân thịt 20 cái 
truyền thống 200g 


sé Nhàn 12 cài 
EE —thitgà 325g 


Hoành 
thánh 


a Nhân ái E: King-Sized 5 cài 
e Per thit heo Mapes) Dumpling 350g 


s5 — : 
dl Tâmthit 24‹ái Nhân  42câi 
Hoành 


mem) đặcbiệt 200g per) tômthịt 500g 


